03. ĐÔ THỊ DANG CÂY 


Bài giảng Lý thuyết đồ thị 


e Cây (tree) là một đồ thị vô hướng, liên thông và 
không có chu trình. 

e Định nghĩa cây hàm ý rằng, mọi cây đều không chứa 
khuyên cũng như cạnh song song (vì khuyên và 
cạnh song song sẽ tạo thành chu trình). 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Ví dụ về cây 


Deputy Executive Director 
for Operatlons 
Scott Boruff 
Land 
Conservation 
Wm 
Hollingsworth 


Wjgfile State Parks gedoen | | WË 
Mike Bérget Walt Dabney ter P. EI 
Director | Director R leg | ak, mg 


FIT - HCMUS | Bài giảng L 


Mark E John D. T. Dan Friedki 
Bivins Parker Martin Vice- 
Member Member Member Chairman 


| GOVERNOR 
STATE OF TEXAS 
Rick Perry 
Ỉ 


=> TPW COMMISSION besse 
in Peter M | Antonio J. Robert Philip 
Holt Falcon, M.D. Brown Montgomery 
Chairman Member Member Member 


Internal Audit 
Dennis O'Neal 
Executive Director 
Robert L. Cook 


Logal 
Ann Bright 
al Coun: 
i 
ds Infrastructure ag rapae tin 
Larry McKinney Stove Whiston Mary F 
eer Director CFO/Directot 


thuyết đồ thị - Đặng N 


Deputy Executive Director 
for Administration 
Gene McCarty 
In Inte: 
Affalrs mental 
Grahame 
H em Information 
E eck? genology 
yaa a Al Bingham eor ios 
Director Director Dirsctor 


e Rừng (forest) là một đồ thị mà mỗi thành phân liên 
thông của nó là một cây. 
e Suy ra, đồ thị không có chu trình là một rừng 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


CÁC TĨNH CHẤT CUA CÂY 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Định lý về sự tồn tại các đỉnh treo 


e Nếu một cây T gồm n đỉnh với n > 2 thì T chứa ít 
nhất 2 đỉnh treo. 


Chứng minh: 

e Gọi v4, va... vụ là đường đi đơn dài nhất trên cây. Khi 
đó rõ ràng v và Vụ là các đỉnh treo vì từ v;(hoặc VỊ) 
sẽ không có cạnh nối tới bất kỳ đỉnh nào trong số 
các đỉnh v›, v3.. v„ do đồ thị không chứa chu trình 
cũng như với bát cứ đỉnh nào của đồ thị do đường đi 
đang xét là dài nhất. 

e Do vậy, cây T phải chứa ít nhất 2 đỉnh treo. 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Các tính chất của cây 


e Đơn đồ thị T = (V, E) là một đồ thị vô hướng n đỉnh. 
Khi đó, các mệnh đều sau đây tương đương: 
1. T là một cây 

T không chứa chu trình và có n — 1 cạnh. 

T liên thông và có n — 1 cạnh. 

T liên thông và mỗi cạnh của nó đều là cầu. 

Hai đỉnh bất kỳ của T được nồi với nhau bởi đúng 

một đường di đơn. 

6. T không chứa chu trình nhưng khi thêm vào một cạnh 

bât kỳ ta sẽ thu được đúng một chu trình. 


St Zem ch Zei 


FIT - HCMUS Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Chứng minh 1 > 2 


T là cây 3 T không chứa chu trình và có n — 1 cạnh. 


e Với n = 1, tính chất đúng vì khi đó cây T có 0 cạnh. 
e Giả sử n = k đúng, nghĩa là có k — 1 cạnh. 
e Ta chứng minh cây T có n = k+1 đỉnh sẽ có k cạnh. 

e Thật vậy, do định lý về sự tôn tại các đỉnh treo, nên tôn 
tại ít nhât 2 đỉnh treo trong T. Giả sử 2 đỉnh treo đó là v; 
và vz. Loại bỏ đỉnh v, và cạnh nôi với nó. Khi đó, ta có 
đồ thị còn lại là một cây có k đỉnh, do đó theo giả thiệt 
quy nạp, nó có k— 1 cạnh. 

e Vậy cây ban đầu có k cạnh. [đpcm] 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Chứng minh 2 > 3 


e T không chứa chu trình và có n — 1 cạnh 3 T liên thông 
(và có n— 1 cạnh). 


e Giả sử T SC liên thông: T có k 2 2 thành phân liên 
thông T; T Do T không có chu trình nên các thành 
phần liên ông T cũng không có chu trình. Do vậy, T, là 
các cây. 

e Gọi n(T,) và e(T,) là sô đỉnh và sô cạnh của cây T.. 

e Do T, là cây nên ta có: e(T,) = n(T,) — 1 (tính chất 2) 

e Suy ra, e(T) e(T1)+... + e(Tk) 

n(T1) +... + n(Tk) — 

n(T)-k=n—-k<n-†1 

(mâu thuẫn vì e(T) =n - 1). 
e Do vậy, T liên thông (đpecm). 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Chứng minh 3 > 4 


T liên thông và có n— 1 cạnh 3 Mỗi cạnh của T đêu 
là câu (và T liên thông) 


e Khi ta loại bỏ một cạnh bất kỳ khỏi T, lúc đó số cạnh 
của T là n — 2, nên với T có n đỉnh, n — 2 cạnh chắc 
chắn sẽ không liên thông. Nói cách khác, khi bỏ một 
cạnh bát kỳ trong T, số thành phân liên thông tăng 
thêm 

e Do đó, theo định nghĩa cạnh câu, ta có mọi cạnh 
trong T đều là cạnh câu. [đpcm] 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Chứng minh 4 > 5 


T liên thông và mỗi cạnh đêu là câu > Hai đỉnh bắt 
kỳ của T được nôi với nhau bởi đúng 1 đường di. 


e Do T liên thông, nên theo định nghĩa 2 đỉnh bất kỳ 
của nó đều có thé nối với nhau bởi một đường đi 
đơn. 

e Nếu có cặp đỉnh nào của T có 2 đường đi đơn khác 
nhau nối chúng thì từ đó suy ra đồ thị chứa chu 
trình, vì thế các cạnh trên chu trình này không phải 
là câu. Điều này mâu thuẫn vì tính chất 4 cho biết 
mọi cạnh đều là câu. 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Chứng minh 5 > 6 


Hai đỉnh bất kỳ của T được nói với nhau bởi đúng 1 
đường di đơn 3® T không chứa chu trình, nhưng khi 
thêm vào một cạnh ta thu được đúng một chu trình. 


1. T không chứa chu trình, vì néu có, ta sẽ tìm được 
2 đỉnh có 2 đường đi đơn phân biệt nối với nhau. 

2. Nếu ta thêm cạnh (u, v) bất kỳ, khi đó cạnh này và 
đường đi đơn từ u đến v hiện có sẽ tạo thành chu 
trình. Chu trình này là duy nhất vì néu thu được 
nhiều hơn 1 chu trình thì chứng tỏ rằng trước đó 
trong T đã có chu trình. 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Chứng minh 6 > 1 


T không chứa chu trình, nhưng hễ cứ thêm một cạnh 
bất kỳ vào T thì ta thu được đúng một chu trình > T 
là cây (T liên thông và không có chu trình) 


e Giả sử T không liên thông. Khi đó T có ít nhất 2 
thành phân liên thông. Vì vậy, néu thêm vào T một 
cạnh nồi 2 thành phân liên thông bất kỳ với nhau ta 
sẽ không thêm được chu trình. Mẫu thuẫn với tính 
chất 6. Do vậy, T liên thông. 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


1. Vẽ tất cả các cây không đẳng câu có: 


a) 4 đỉnh 
b) 5 đỉnh 
c) 6 đỉnh 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


2. Có thé tìm được một cây có 8 đỉnh và thỏa các điều 
kiện dưới đây hay không ? Nêu có, hãy vẽ cây đó 
ra, nêu không, hãy giải thích: 

Mọi đỉnh dèu có bậc 1 

Mọi đỉnh dèu có bậc 2 

Có 6 đỉnh bậc 2 và 2 đỉnh bậc 1 

Có 1 đỉnh bậc 7 và 7 đỉnh bậc 1 


=.. óc SE 


Q 


FIT - HCMUS Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


4. Đồ thị G là một rừng gồm t cây và có n đỉnh. Tìm số 
cạnh của G. 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


CÂY KHUNG CỦA ĐÔ THỊ 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Định nghĩa 


e Nếu đồ thị bộ phận T của đồ thị vô hướng liên thông 
G = (V, E) là một cây thì khi đó cây T được gọi là cây 
khung (spanning tree) của đồ thị G. 

e Cây khung còn có tên gọi khác là cây phủ, cây bao 
trùm, cây tối đại. 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Ví dụ về cây khung 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Định lý vê tính liên thông 


e Một đơn đồ thị là liên thông nếu và chỉ néu nó có cây 
khung. 


Chứng minh: 

e Chiều đảo: Giả sử G có cây khung T. Do T là cây 
nên có đường di trên T giữa 2 đỉnh bất kỳ (tính chất 
5). Vì T là đồ thị bộ phận của G (theo định nghĩa cây 
khung) nên G có đường đi giữa 2 đỉnh bất kỳ. Do đó, 
G liên thông 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Định lý vê tính liên thông 


e Chiều thuận: Giả sử G liên thông. Nếu G không phải 
là cây, thì nó phải có một chu trình đơn. Xóa đi một 
cạnh bắt kỳ trong các chu trình đơn này. Đồ thị nhận 
được có số cạnh ít hơn đồ thị cũ, nhưng số đỉnh 
bằng nhau và tính liên thông vẫn còn. Nếu đồ thị bộ 
phận này không là cây, thì nó vẫn còn chứa chu 
trình, ta lại lặp lại quá trình xóa cạnh cho đến khi 
không còn chu trình đơn. Điều này có thé vì só cạnh 
là hữu hạn. Quá trình kết thúc khi không còn chu 
trình đơn trong đồ thị. Cây được tạo ra vẫn còn liên 
thông. Cây này, hơn nữa là cây khung vì nó chứa 
toàn bộ các đỉnh của G. 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


định cây 


e Ta có thê sử dụng 2 thuật toán tìm kiếm theo chiều 
rộng và theo chiều sâu trong chương Đại cương Lý 
thuyết đồ thị dé xác định cây khung. 

e Quá trình duyệt các đỉnh chính là quá trình tìm cây 
khung của đồ thị. 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Ví dụ về tìm cây khung 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Định lý về số cây khung 


e Định lý Borchart, Sylvester, Cayley: 
Só cây khung của đồ thị đây đủ K, là nn-2 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


1. Giả sử đồ thị G liên thông, có 13 đỉnh và 20 cạnh. 
Cây bao trùm của G có bao nhiêu đỉnh? Có bao 
nhiêu cạnh? 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


2. Đồ thị đây đủ K; có bao nhiêu cây khung? 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


3. Tìm cây khung của đồ thị sau lần lượt bằng DFS rồi 
BFS. Chọn đỉnh đầu tiên làm gốc: 


FIR BKS 
| | 
l l 
l l 
l l 
| | 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


4. Tìm cây khung của đồ thị sau lần lượt bằng DFS rồi 
BFS. Chọn đỉnh đầu tiên làm gốc: 


CV 1ị2 |3 | 4 | 5 |6 | 7 | 8 | 9 All, 
l Kim 


Kb 

N: | | 

| | | 

DS | | | 
m4 | | | 
e B Ge 
| Ris 
ES Ị l 

GEES | EE 

| am 


FIT - HCMUS Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


CÂY KHUNG NHỎ NHẤT & 
CÂY KHUNG LỚN NHẬT 


Độ dài của cây khung 


e Cho G = (V, E) là đồ thị vô hướng, liên thông. Mỗi 
cạnh e e E của đồ thị được gán một trọng số 
(weight) hay chi phí (cost) c(e), gọi là độ dài (length) 
của cạnh đó. Giả sử T = (V+, E+) là cây khung của đồ 
thị G. Ta gọi độ dài c(T) của cây khung T là tổng độ 
dài các cạnh của nó: 


c(T) = 3 ciel 


ecEr 


e Một đồ thị mà các cạnh được gán trọng số như trên, 
được gọi là đô thị có trọng sô (weighted graph). 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Ví dụ về độ dài cây khung 


6 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Phát biểu bài toán 


e Trong số tát cả các cây khung của đồ thị G, hãy tìm 
cây khung với độ dài nhỏ nhất. Cây khung như vậy 
được gọi là cây khung nhỏ nhất (minimum spanning 
tree) của đồ thị và bài toán đặt ra được gọi là bài 
toán cây khung nhỏ nhật. 

e Tương tự như vậy, cây khung có độ dài lớn nhất 
được gọi là cây khung lớn nhất. 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


B Cây khung 
(o nhỏ nhất 


c(T)=12  gài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Một số bài toán ứng dụng 


e Bài toán xây dựng hệ thống đường cao tốc: Giả 
sử ta muốn xây dựng một hệ thông đường cao tốc 
női n thành phố sao cho hành khách có thé đi từ một 
thành phó bát kỳ đến các thành phố còn lại. Mặt 
khác, trên quan điểm kinh tế đòi hỏi là chi phí về xây 
dựng hệ thống đường phải là nhỏ nhất. 

e Rõ ràng, đây là đồ thị mà đỉnh là các thành phố còn 
cạnh ứng với các tuyên đường và bai toán đặt ra là 
phải tìm cây khung nhỏ nhất trong đó trọng số là chỉ 
phí thực hiện các tuyên đường cao tốc. 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


e Bài toán nỗi mạng máy tính: Cần nỗi mạng một hệ 
thông gồm n máy tính đánh số từ 1 đến n. Biết chi 
phí nói máy i với máy j là cļi, j]. Hãy tìm cách nồi 
mạng sao cho tông chỉ phí nỗi mạng là nhỏ nhất. 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Thuật toán tìm cây khung nhỏ nhất 


e Prim và Kruskal là hai thuật toán thông dụng đề tìm 
cây khung nhỏ nhât. 
Thuật toán Prim do Robert Prim đưa ra vào năm 1957 


Thuật toán Kruscal do Joseph Kruskal phát minh năm 
1956. 


Kruskal (1928 - ) Prim (1921 - ) 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Thuật toán Prim 


e Cho G = (V, E) là một đồ thị liên thông có trọng số 
gôm n đỉnh. 

e Bước 1. Chọn tùy ý môt đỉnh bất kỳ u e V và khởi 
tạo: Y = {u} và E+ = Ø. 

e Bước 2. Trong số những canh e = Ju. v}, trong đó 
u € Y và v e VYY, ta chọn canh e, = Ju, v} có độ dài 
nhó nhât. 

e Bước 3. Gán Y = Y L {v} và E- = E- U {e) 

e Bước 4. Nêu E; đủ n — 1 phân tử thì dừng, ngược 
lại làm tiêp bước 2. 

e T= (V, E+) chính là cây khung nhỏ nhất. 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Ví dụ thuật toán Prim 


e Giả sử chọn đỉnh 1 là đỉnh đầu 
e Cập nhật 

e Y = {1) 

E =Z 


FIT - HCMUS Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Vi du thuât toán Prim 


e Chọn cạnh {1, 2} vì là cạnh có 
trọng nhỏ nhất trong số các cạnh 
thỏa yêu cầu ở bước 2: {1, 2}, {1, 
4} 

e Cập nhật: 

e Y= {1,2} 
e E7 = {{1, 2}} 


FIT - HCMUS Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Vi du thuât toán Prim 


e Chọn cạnh {2, 4} vì là canh có 
trọng nhỏ nhất trong số các cạnh 
thỏa yêu cầu ở bước 2: {1, 4, {2, 
3}, {2,4} 

e Câp nhât: 

e Y = {1,2,4} 
e Er = {{1, 2}, i2, 4) 


FIT - HCMUS Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Vi du thuât toán Prim 


e Chọn cạnh {4, 3} vì là cạnh có 
trọng nhỏ nhất trong số các cạnh 
thỏa yêu cầu ở bước 2: {2, 3}, {4, 
3}, {4, 5} 

e Câp nhât: 

e Y = {1,2,4,3} 
e Ez = {{1, 2}, {2, 4}, {4, 3} 


FIT - HCMUS Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Vi du thuât toán Prim 


e Chọn cạnh {4, 5} vì là cạnh có 
trọng nhỏ nhất trong số các cạnh 
thỏa yêu cầu ở bước 2: {3, 5}, {4, 
5} 

e Câp nhât: 

e Y = {1, 2, 4, 3, 5} 
e Er = {{1, 2}, {2, 4}, {4, 3}, 4, 5} 


FIT - HCMUS Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Vi du thuât toán Prim 


e Kết thúc thuật toán vì |E+| = 4. 

e Cây khung nhỏ nhất tìm được có 
trọng băng 12. 
e Y = {1, 2, 3, 4, 5} 
e Ez = {{1, 2}, 12, 4} {3, 4}, 14; 5} 


FIT - HCMUS Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Thuật toán Kruskal 


e Cho G = (V, E) là một đồ thị liên thông có trọng số 
gồm n đỉnh. 

e Bước 1. Sắp xếp các cạnh theo thứ tự độ dài tăng 
dân và khởi tạo: E, = Ø. 

e Bước 2. Lần lượt lây từng cạnh e trong danh sách 
đã sắp xếp. Nếu E- +2 {e} không tạo thành chu trình 
trong T thì gán E+ = E+ Y {e} 

e Bước 3. Nếu E- đủ n — 1 phân tử thì dừng, ngược 
lại làm tiếp bước 2. 

e T= (V, E+) chính là cây khung nhỏ nhất. 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Ví dụ thuật toán Kruskal 


e Sắp xếp các cạnh theo thứ tự 


tăng dân: 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Vi du thuât toán Kruskal 


e Chọn cạnh {3, 4} — là cạnh có 
trọng nhỏ nhất. 
se E7 = {{3, AN 
e Danh sách các cạnh tăng dàn: 
e {3, 4} = Ì 
e {1,4 =3 
° {2, 4} 
e {1, 2} 
} 
} 
} 


e {4,5 
e {3,5 
e {2,3 


FIT - HCMUS Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Vi du thuât toán Kruskal 


e Chọn cạnh {1, 4} — là cạnh tiếp 
theo trong danh sách. 

a S 8 {{3, 4}, A 4) 

e Danh sách các cạnh tăng dân: 


e {3,4} =1 
e {1,4}=3 
e {2,4} =3 
e {1,2}=4 
e {4,5} =5 
e {3,5} =6 
e {2,3} =7 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Vi du thuât toán Kruskal 


e Chọn cạnh {2, 4} — là cạnh tiếp 
theo trong danh sách. 

H E- = {{3, 4}, {1, 4}, {2, du) 

e Danh sách các cạnh tăng dân: 


e (2, 4) = 1 
e (1, 4) =ö 
e {2,4 =3 
e {1,2} = 4 
e {4,5}=5 
e {3,5} =6 
e {2,3} =7 


FIT - HCMUS Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


tuat toan Kruskal 


e KHÔNG chọn cạnh {1, 2} - là 
cạnh tiêp theo trong danh sách vì 
khi chọn sẽ tạo thành chu trình. 
E+ = {{3, 4}, A 4}, {2, 4) 

Danh sách các cạnh tăng dân: 
e {3,4} =1 

. {1,4} =3 

e 12,4} =3 

e {1, 2} = 4 không chọn! 

e {4,5} =5 

-{3,51=6 

«{2,3}=7 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Vi du thuât toán Kruskal 


e Chọn cạnh {4, 5} — là cạnh tiếp 
theo trong danh sách. 
e Fr = {{3, 4}, {1, 4}, (2, 4], 14, 5) 
e Danh sách các cạnh tăng dân: 
e (3,4) = 1 
EIERE 
EIERE 
DEE 
4.8 P 
-{3,5]=6 
e {2,3} =7 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Ví dụ thuật toán Kruskal 


e Do |Er| = 4, kết thúc thuật toán. 
e Cây khung tìm được là: 
e Er= {{1, 4}, t2, 4}, 13, 4}, 14, Du 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Tìm cây khung lớn nhất Juli 


e Ta có thê tìm cây khung lớn nhất bằng cách áp dụng 
một trong hai cách làm sau: 
e Đồi dấu trọng số các cạnh của đồ thị từ dương thành 
âm sau đó tìm cây khung nhỏ nhất. 
e Đồi dấu so sánh, dấu bé (<) thành dấu lớn (>), trong 
các biêu thức so sánh của các thuật toán tìm cây 
khung. 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Ví dụ tìm cây khung nhỏ nhất 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Tìm cây khung nhỏ nhất theo Prim 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Tìm cây khung nhỏ nhất theo Prim 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Tìm cây khung nhỏ nhất theo Prim 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Tìm cây khung nhỏ nhất theo Prim 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Tìm cây khung nhỏ nhất theo Prim 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Tìm cây khung nhỏ nhất theo Prim 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Tìm cây khung nhỏ nhất theo Prim 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Tìm cây khung nhỏ nhất theo Prim 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Tìm cây khung nhỏ nhất theo Prim 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Tìm cây khung nhỏ nhất theo Prim 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Tìm cây khung nhỏ nhất theo Prim 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Tìm cay khung nhỏ nhat theo Prim 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Tìm cây khung nhỏ nhất theo Kruskal 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Tim cây khung nhỏ nhất theo Kruskal 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Tìm cây khung nhỏ nhất theo Kruskal 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Tim cây khung nhỏ nhất theo Kruskal 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Tim cây khung nhỏ nhất theo Kruskal 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Tim cây khung nhỏ nhất theo Kruskal 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Tìm cây khung nhỏ nhất theo Kruskal 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Tim cây khung nhỏ nhất theo Kruskal 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Tim cây khung nhỏ nhất theo Kruskal 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Tim cây khung nhỏ nhất theo Kruskal 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Tim cây khung nhỏ nhất theo Kruskal 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Tim cây khung nhỏ nhất theo Kruskal 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Tim khung nhó nhất theo Kruskal 1 


FIT - HCMUS Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Kết quả Tìm nhất 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


1. Dưới đây là một số giải thuật tìm cây khung của đồ 
thị liên thông G cho trước. Hãy cho biết các giải 
thuật này có đúng không? 

a) Bắt đầu với G. Nếu G có chu trình, hủy một cạnh 
thuộc chu trình này khỏi G. Lặp lại thủ tục này đến 
khi đồ thị nhận được không còn chu trình. 

b) Bắt đầu bằng một cạnh, thêm dän mỗi lần một cạnh 
mới cho đến khi đồ thị nhận được có n-1 cạnh. 

c) Bắt đầu bằng một cạnh, thêm dän mỗi lần một cạnh 
mới với điều kiện không tạo ra chu trình cho đến khi 
không thể thêm được cạnh mới nào nữa. 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


2. Sử dụng thuật toán Prim tìm cây khung nhỏ nhất 
cho các đồ thị có trọng số sau: 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


ở. Gu dụng thuật toán Kruskal tìm cây khung nhỏ 
nhất cho các đồ thị sau: 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


4. Áp dụng giải thuật Prim và Kruskal tìm cây khung 
LỚN NHẤT cho đồ thị bên dưới. Minh họa kết quả 
cụ thê của từng bước thuật toán. 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


Hỏi & đáp 


FIT - HCMUS ` Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Đặng Nguyễn Đức Tiến 


